Ce site utilise des cookies provenant de Google afin de fournir ses Services, personnaliser les annonces et 
analyser le trafic. Les informations relatives à votre utilisation du site sont partagées avec Google. En acceptant 
ce site, vous acceptez rutilisation des cookies. 


EN SAVOIR PLUS OK ! 


s lỉ 9 9 Q 


5 loại hải sản tốt cho người tập GYM 

< SHARE: 


Hải sản là thực phẩm có nhiều protein tốt cho người tập gym trong quá trình luyện tập. Hãy cùng điểm qua 5 loại hải sản 
nhiều protein cho người tập gym nhé 


Hải sản giàu Protein, ít cholesterol và có lượng axit béo không bão hòa Omega-3 cao hơn nhiều so với các loại thực phẩm 
khác nên trở thành một loại thực phẩm dinh dưỡng tốt dành cho những người đang muốn luyện tập Gym để tăng cường cơ 
bắp. 


Hải sản tốt cho người tập GYM 



Protein từ hải sản được xem là sự lựa chọn tốt hơn nhiều so váinguổn protein từ động vật như heo, 

bò, gà.... 


1 . Cá hổi 





Lượng protein trong cá hồi có chứa đủ các amino acid cần thiết để kích thích sự phát triển của cơ bắp. Bên cạnh đó, axit 
béo omega-3 có trong cá hồi sẽ giúp chống lại các căn bệnh về tim mạch do làm giảm tình trạng sung viêm mạch máu dễ 
xảy ra khi tập luyện các bài thể dục, nhất là cử tạ. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng omega-3 có sự tham gia tích cực vào 
quá trình tổng hợp protein tạo thành cơ bắp. Thịt cá hồi cũng giàu chất selen, một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm sự 
lão hóa của cơ bắp. 



2. Trai 


T rai rất giàu chất sắt, protein và các khoáng chất cần thiết khác cho sự hoạt động và phát triển của cơ bắp. Loài vật có vỏ 
này cũng chứa nhiều vitamin BI 2, một loại vitamin hữu ích trong việc tổng hợp DNA của tế bào di truyền. 


3. Tôm 



Tôm là loại hải sản rất phổ biến và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Trong tôm có những chất dinh 

dưỡng thiết yếu với cơ thể nhưSelen, colin, phốt- pho, đồng, vitamin BI 2 Trong tôm có chứa astaxanthin là một chất 

chống oxy hóa có khả năng tiêu viêm, giảm sưng, ngừa lão hóa. 

Theo các chuyên gia thì một ngày một người chỉ nên hấp thụ khoảng 300mg cholesterol. Nhưng chỉ cần ăn 1 0Og tôm thì cơ 
thể đã hấp thu khoảng 145 mg cholesterol, bằng một nửa khẩu phần 1 ngày. Do vậy, những người có hàm lượng cholesterol 
trong máu cao nên hạn chế khi ăn tôm. 


4. Cá trê 



Cá trê thường không được coi trọng trong các loại cá nước ngọt như cá rô, cá chép... Nhưng thực tế thì cá trê không những 
có hương vị ngon mà còn rất tốt cho những người đang tập thể hình. 

T rong 1 0Ogr thịt cá trê cung cấp khoảng 1 3gr protein để xây dựng cơ bắp cũng như một loạt các chất dinh dưỡng quan 
trọng khác, bao gồm selen, sinh tố B, vitamin BI 2 và photpho tự nhiên để xây dựng xương. 


5. Cá ngừ 




Cá ngừ là một loại hải sản rất giàu protein và khoáng chất, ngoài ra còn tốt cho tim mạch do có hàm lượng omega-3 cao, 
giá thành kinh tế và dễ mua. 

Cá ngừ có chứa nhiều chất béo bão hòa, các nguyên tố vi lượng như ma-giê, Phot-pho, kali Protein trong cá ngừ dễ tiêu 

hóa và chuyển hóa thành protein của cơ thể, thế nên đây là một loại thực phẩm rất tốt cho người tập thể hình. 

Dù giàu dinh dưỡng, nhưng cá ngừ lại có chứa nhiều thủy ngân, là một chất gây hại với sức khỏe, vì thế bạn không nên ăn 
cá ngừ một cách thường xuyên. 


Tối nay bạn có đi ăn hải sản không nào ??? 


^ NHÃN: 


Dinh dưỡng thể hình 


HOT 


•SSHARE: 


http://www.thehinhnam.com/2016/06/5-loai-hai-san-tot-cho-nguoi-tap-gym.html 


Ht COMMENTS 


KhoeDep Youtube Channel 



KhoeDep.vn - Sức Khỏe & Làm Đẹp 



YouTube 


1 K 


B À I MỚI 
NHẤT 


I JÍ N H Ạ c THỂ HÌNH Xemtất 

1 1 - 


<s> X E M NHIỀU NHẤT 








Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 



2 



ác ngoạn mục 

ọn và sức khoẻ tốt? Bạn có biết những bài tập thể... 


T . r 0 jach mang lại hiệu quả cao nhất 

Lợi ích của bài tập chống đẩy cho nữ? Hỗ trợ phắri cơ trên của cơ thể: Phụ... 

hiệu quả nhanh nhất 

g tiếp xúc với nhiều xu hướng cuộc sống mới, dẫn tới gây. 



^ T , , ^ J 1 tháng cho nam tại phòng gym 

Thật sự rất khó cho bạn để đạt được những múi cơ đẹp nếu chỉ tập những bài tập... 





8 

Lịch tập Gym 6 buổi cho nam giới kèm minh họa chi tiết 



All rights reserved. 


9 

Nhờ tập thể hình chàng trai bị ung thư đã lột xác sau 4 năm 
thức thể hình tốt nhất cho mọi người 



10 

Tập cơ ngực vạm vỡ toàn diện với 6 động tác không thể bỏ qua 

Hỏi đáp thể hình 


Sitemap 


Liên hệ 


Subscribe Nevvsletter 


Email address... 


Submit 









